Ngâm về hai tân bi kịch lớn 


Iof2 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_ articlef&xi=l8S556 





Kinh (ẽ 
và tư báo 


® niìng 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





Ngâm về hai tấn bỉ kịch lớn 
1747128/07/2021 


Cuốn “Moral Tribes: Emotion, Reason and the Gap between Us and Them” suy ngẫm về hai tấn bi kịch lớn. Bi kịch về 
tài sản công và bi kịch về đạo đức lẽ thường. 

Trong cuốn sách “Moral Tribes: Emotion, Reason, and the 
Gap between Us and Them” được xuất bản năm 2013, tác 
giả Joshua Greene có suy ngẫm về hai tấn bi kịch lớn [1]. 
Đầu tiên là Bi kịch về tài sản công (the tragedy of the 
commons), một vấn đề được nghiên cứu kỹ lưỡng trong 
các tài liệu về lý thuyết trò chơi và tâm lý học. Một cách + xế § v4 8B › KÀ ' 
ngăn gọn, nếu mọi người đêu mưu câu lợi ích cá nhân, \/ Xị 
không vì lợi ích chung thì tài nguyên chung sẽ bị sử dụng N \ ` 

tới cạn kiệt. Nói một cách khác, đây là vấn đề thuộc xung J ` 
đột lợi ích giữa “Tôi và Chúng ta” (Me vs Us). 










Bi kịch thứ hai được .Joshua Greene nhấn mạnh là Bi kịch 
về đạo đức lẽ thường (the tragedy of the commonsense 
morality). Khái niệm này được chính .Joshua Greene nêu 
ra và nó liên quan tới sự hợp tác giữa các nhóm, hay là 


giữa “Chúng ta và Họ” (Us vs Them)). `N | ( ) | \ \ | 
4 


Cuốn sách Moral Tribes lập luận rằng, quá trình tiến hoá 


đã trang bị cho con người công cụ trí tuệ (cảm xúc, khả ¬¬ 
năng phân biệt người phe mình và người ngoài...), để xử lý T{ | ì | B § S 
vấn đề “Tôi và Chúng ta”. Tuy nhiên, sự tiến hóa đã không -êâ4 }k 
trang bị cho chúng ta một nguồn lực tương tự để giải 

quyết sự xung đột giữa các nhóm khi họ thường có những EMOTION. REASON. AND 

chuẩn mực về đạo đức, hiểu biết và giá trị thiêng liêng 
khác nhau. Dựa vào khoa học thực nghiệm về cách mà 
con người hình thành trực giác đạo đức và từ đó đưa ra 
những đánh giá về mặt luân lý, Joshua Green cho rằng, 1OSHL \ GRELESXE 

chúng ta cần dựa vào “Chủ nghĩa thực dụng sâu” (deep 

pragmatism) để giải quyết vấn đề này. Chủ nghĩa thực 

dụng sâu là một dạng của chủ nghĩa vị lợi phổ quát 

(universal utilitarianism), trong đó, con người cần đưa ra 

quyết định đạo đức, nhằm tối đa hoá hạnh phúc cho tất cả mọi người và mọi người đều có quyền mưu cầu công bằng về 
hạnh phúc. 


THE GÁP BETWEEN ÚSŠS AND THÊM 


Trong Moral Tribes, Joshua Greene đã quá nhấn mạnh vào 3 điều: 


vai trò của tiến hoá sinh học, vai trò của nhóm và vai trò của các Cuốn Moral Tribes lập luận rằng, quá 
lĩnh vực khoa học thực nghiệm mới về trí óc (như khoa học thần trình tiến hoá đã trang bị cho con người 
kinh hay khoa học nhận thức, lý thuyết trò chơi, kinh tế học) trong § § công cụ trí tuệ (cảm xúc, khả năng phân ®® 
quá trình đàm phám về các giá trị đạo đức. biệt người phe mình và người ngoài...), để 


. "¬ `... „ : xử lý vấn đề “Tôi và Chúng ta”. 

Khi nhắc đến việc tiến hoá sinh học, câu hỏi: “Liệu nhóm hay cá 

nhân mới là đơn vị cơ bản của tiến hoá?" thường bị được đặt ra mỗi 

khi thảo luận các vấn về về nhóm (bạn đọc có thể xem Chương 10 cuốn sách “Behave” của tác giả Robert Sapolsky, xuất 
bản năm 2017 [2]). Dù bằng chứng khoa học và sự chặt chẽ logic trong lý thuyết rơi vào bên nào, tâm trí của cá nhân là 
nơi quá trình đàm phán các giá trị đạo đức xảy ra. Do đó, điều gì đã xảy ra trong tâm trí họ khi tiếp xúc với những người từ 
các nền văn hoá khác, khi cần quyết định, họ có hành xử theo bản lề văn hoá của họ hay tuỳ theo văn hoá của đối 
phương? Trong trường hợp này, mỗi người không có gì khác ngoại trừ chính những công cụ đạo đức mà quá trình tiến 
hoá đã trang bị (lí trí, sự suy tính, sự cảm thông ...) để giải quyết Bi kịch của Tài sản công (Tôi và Chúng ta). Vì vậy, khẳng 
định của Green rằng, sự tiến hoá chưa giúp chúng ta chuẩn bị cho vấn đề “Chúng ta và Hợ” chưa thật sự chuẩn xác. 


Xuyên suốt trong quá trình lịch sử, con người đã và đang tiếp thu, hoà trộn rất nhiều giá trị sống, đồng thời cũng tạo ra 
những hệ thống giá trị mới. Quá trình này đang được áp dụng rộng rãi ở trong phạm trù nghiên cứu văn hoá và quản lý 
[3-5]. Có lẽ, cuộc tranh luận về đánh giá đạo đức và nhận thức trực giác được hình thành như thế nào có thể hưởng lợi từ 
sự phát triển mới đây về các khái niệm như “Cộng tính văn hoá” (Cultural addivity) và “Cơ chế nạp xả' Mindsponge [3-5]. 
Phần nào đó, có thể tác giả đã quá lạc quan về khả năng giải đáp tất cả các vấn đề đạo đức của các phương pháp thực 
nghiệm trong nghiên cứu tâm trí. Tất nhiên, dữ liệu “cứng” về não bộ và sinh học đã cho chúng ta biết rất nhiều về trí tuệ 
con người; nhưng, nếu thiếu đi sự xem xét về sắc thái văn hoá trong các nghiên cứu, ta có thể đặt câu hỏi rằng, liệu dữ 
liệu cứng có thật sự cứng: hay không? 


Trong một bài báo vào năm 2007 trên Tạp chí Science, Scott Atran, Robert Axelrod và Richard Davis đã biện luận cho 
tâm quan trọng của việc công nhận giá trị thiêng liêng của đối phương bằng cách nhượng bộ có tính biểu tượng 
(symbolic concessions) ở trong việc giải quyết mâu thuẫn [6]. Có lẽ, khi viết sách, .Joshua Green chỉ nghĩ về những dạng 
xung đột liên quan đến giá trị thiêng liêng như thế này. Tuy nhiên, những mâu thuẫn này đều ở phía cực của mâu thuẫn 
văn hoá. Ngày nay, ở trong thế giới hội nhập toàn cầu, mỗi ngày, vô số những xung đột văn hoá cấp thấp hơn xảy ra và 
được giải quyết trong cả thế giới thực và thế giới kỹ thuật số. Có lẽ, những đàm phán giá trị đạo đức hàng ngày này cần 
được nghiên cứu sâu rộng hơn để có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, nghiên cứu về cộng tính văn hóa - sự 
tương tác giữa các giá trị đạo đức của Tam Giáo (Phật, Nho và Đạo) cho thấy bằng chứng về khả năng dung nạp những 


7/28/2021, 7:11 PM 


Ngâm về hai tân bi kịch lớn 


2of2 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(ð/print_article&xi=18§556 


giá trị khá tương khắc trong một hệ thống văn hóa nhất định [4l]. 
Chủ đề nghiên cứu trên có thể tóm gọn thành “nghiên cứu về sự chiến thắng của đạo đức lẽ thường (the triumph of 
commonsense morality) quan trọng không kém việc hiểu rõ bi kịch của nớ”. Chủ đề nghiên cứu trên có tiềm năng sản 


Ụ 


xuất những kết quả đa dạng và sống động như “Bi kịch của sai lầm (a tragedy of errors)” [7| hay “củng cố cơ chế tự sửa 
lỗi (reinforcing self-correction mechanism)" [8]. Cuối cùng, những đề tài này, kết hợp với diễn ngôn về đạo đức của 
Joshua Green, có khả năng sẽ ủng hộ quan điểm Alberts và cộng sự về khoa học và giá trị của nó trong quá trình phát 
triển phục vụ loài người [9]. 


Trích dẫn 
1. Greene, .J. D. (2013). Moral tribes: Emotion, reason, and the gap between us and them. Penguin, New York. 
2. Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin, New York. 


3. Vuong, Q. H., et al. (2020). On how religions could accidentally incite lies and violence: Folktales as a cultural 
transmitter. Palgrave Communications, 6(1), 82. 


4. Vuong, Q. H., et al. (2018). Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism and 
Taoism in folktales. Palgrave Communiocations, 4(1), 143. 


9. Vuong, Q. H. (2016) Global mindset as the integration of emerging socio-cultural values through mindsponge 
processes: A transition economy perspective. In .J. Kuada (ed.) Global Mindsets: Exploration and Perspectives (pp. 
109-126). Routledge, UK. 


6. Atran, S., Axelrod, R., & Davis, R. (2007). Sacred barriers to conflict resolution. Science, 317, 1039-1040. 


7. Allison, D. B., Brown, A. W., George, B. .J., & Kaiser, K. A. (2016). Reproducibility: A tragedy of errors. Nature, 530(7588), 
27-29. 


8. Vuong, Q. H. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nature, 582(7811), 149. 


9. Alberts, B., Cicerone, R. J., Fienberg, S. E., et al. (2015). Self-correction in science at work. Science, 348(6242), 
1420-1422. 


Hồ Mạnh Tùng, Viện triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 
và Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường đại học Phenikaa 
Nguyễn Thành Long, 


Ritsumeikan Asia Pacific University 


URL: https://kinhtevadubao.vn/ngam-ve-hai-tan-bi-kich-lon-18556.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


7/28/2021. 7:11 PM 


